CATEGORY ARCHIVES: KEO SINH HỌC VENASEAL 
Keo sinh học Venaseal tại An Viên là phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch. Minh chứng 
rõ rệt cho sự tiến bộ vượt bậc nền khoa học kỹ thuật của ngành y tế. Keo sinh học được 
đánh giá đem lại hiệu quả cao, an toàn, tạo tâm lý thoải mái cho người bệnh. 
¬¬s. 


An :ên 


—— ¬ 


«77 
“"_. 2 


Keo sinh hö6 " chính là một “đột phá” mới nổi ¡bật nhất trong các phương pháp 
điều trị suy giấn tĩnh mạch 


Keo sinh học Venaseal tại An Viên là phương pháp gì? 


Keo sinh học VenaSeal chính là một “đột phá” mới. Nổi bật nhất trong các 
phương pháp điều trị suy giãn tĩnh mạch hiện nay. Trong y khoa keo sinh 
học được định nghĩa là một loại keo y tế. 


> 


Dựa vào máy siêu âm, bác sĩ sẽ đưa từng lượng keo chuẩn qua bộ dụng cụ y tế vô trùng 
chuyên dụng dọc theo chiều dài của các tĩnh mạch bị suy giãn. Chất keo sẽ dần len lỏi 
vào xâm nhập vào các tĩnh mạch bất thường. 


Mọi hoạt động của tĩnh mạch lập tức trở lên đóng băng và vô hiệu quá. Cuối cùng 
chúng bị đông cứng lại và sau một thời gian chúng sẽ biến mất theo định lý “tái hấp thu” 
của cơ thể. 


Cũng nhờ quá trình này mà các tĩnh mạch bị bệnh được loại bỏ hoàn toàn và mọi triệu 
chứng khó chịu của suy giãn tĩnh mạch gây nên cũng biến mất. Dòng chảy của máu 
được định vị lại ưu tiên chảy sang các tĩnh mạnh khoẻ mạnh khác. Chấm dứt hoàn toàn 
bệnh suy giãn tĩnh mạch. 


ÂWAn :¡ 


Z..=T 


Ưu điểm keo sinh học 
Venascal trong trị suy giãn 
tĩnh mạch 


Đảm bảo 
thâm mỹ 


(C)180o.00a6 
Ưu điểm điều trị bằng keo sinh học Venaseal 


Ưu và nhược điểm của keo sinh học Venaseal 


Nhận xét về ưu và nhược điểm của phương pháp điều trị bằng keo sinh học Venaseal 
dưới đây. Được dựa trên quan điểm và chia sẻ thực tế của người bệnh khi điều trị bằng 
phương pháp này. 


Ưu điểm 
Keo sinh học Venaseal tại An Viên được xem là phương pháp đại diện mới cho nền công 
nghệ y khoa khi đem lại những ưu điểm vượt trội như: 

« - Có tỉ lệ thành công cao đến 95%. 

e _ Các khối tĩnh mạch và triệu chứng của bệnh biến mất sau 1 tuần điều trị 

« _ Người bệnh không cân tái khám nhiều lần 

e _ Thời gian can thiệp thủ thuật ngắn chỉ 45 phút 

« _ Người bệnh không cảm nhận sự đau đớn ngày cả trong và sau khi can thiệp 


« _ Keo sinh học Venaseal không sử dụng nhiệt điều trị nên không có nguy cơ bỏng 
da như một số phương pháp truyền thống 


e . Không cần phải nhờ đến sự hỗ trợ của tất y tế sau điều trị 
« _ Đảm bảo cao về yếu tố thẩm mỹ khi không để lại di chứng, không để lại sẹo 


e _ Trị được các trường hợp suy giãn tĩnh mạch với các biểu hiện trầm trọng phức 
tạp, mãn tính 


sa r4 z4 
Z4 
Keo sinh học Venaseal đem lại hiệu quả cao khi điều trị s 


_—. 


Nhược điểm 


Nhược điểm duy nhất của phương pháp điều trị bằng keo sinh học VenaSeal đo là chi 
phí cao. 


Keo sinh học là phương pháp trị liệu mới được du nhập về Việt nam vài năm về trước. 
Hiện nay phương pháp này cũng mới chỉ được áp dụng ở một số địa chỉ y tế lớn chuyên 
về trị suy giãn tính mạch với chi phí khá cao. Nên nhiêu bệnh nhân vẫn còn khá e dè khi 
lựa chọn. 


Các bước thực hiện keo sinh học VenaSeal điều trị suy 
giãn tĩnh mạch tại An Viên 
Quy trình thực hiện điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng keo sinh học Venaseal tại An Viên 
được tiến hành như sau: 
«e - Bước T1: Nhờ vào sự hỗ trợ của máy siêu âm. Bác sĩ sẽ xác định vùng có tĩnh 
mạch bị suy giãn 
e - Bước 2: Gây tê cục bộ tại vùng có tĩnh mạch cần phẫu thuật. 
e Bước 3: Bác sĩ sẽ đưa một ống thông nhỏ có keo sinh học vào trong lòng tĩnh 
mạch 
Lưu ý: Ca phẫu thuật diễn ra khoảng 45-60 phút tuỳ vào tình trạng bệnh lý. Sau phẫu 
thuật bệnh nhân có thể đi lại bình thường để sinh hoạt. 


TH 


YU VĂN THUÁT - 60T - THÁI Bì 


Kết quả sau khi can thiệp keo sinh học Venaseal vào tĩnh mạch bị suy giãn 
Đánh giá kết qua keo sinh học Venaseal 
Điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng keo sinh học Venaseal được đánh giá là có hiệu quả 


cao, không xâm lân, ít biến chứng, đảm bảo thẩm mỹ rất cao. Bệnh nhân có thể đi sinh 
hoạt ngay sau khi điều trị. 


Điểm đặc biệt của phương pháp này là bệnh nhân không cần sử dụng bất kể một loại 
thuốc giảm đau nào sau điều trị. Ngoài ra, khi thực hiện keo sinh học,bác sĩ cũng không 
cần can thiệp đến nhiệt. Vì vậy loại bỏ được hoàn toàn nguy cơ bỏng mô như các cách 
điều trị truyên thống khác. 


Đối tượng áp dụng điều trị bằng keo sinh học Venaseal 


Mỗi phương pháp sẽ được chỉ định điều trị với một tình trạng bệnh lý thích hợp. Và 
với keo sinh học Venaseal cũng vậy. Phương pháp này được chỉ định chuyên dụng điều 
trị với những trường hợp sau: 


e _ Suy giãn tĩnh giãn tĩnh mạch từ cấp độ 2 trở lên với hiểu hiện và triệu chứng phức 
tạp 
‹ _ Đối tượng yêu cầu về thẩm mỹ cao khi điều trị 


e . Bệnh nhân đã can thiệp bằng nhiều phương pháp khác nhau nhưng không có kết 
quả 


\ 


Lời khuyên sau khi điêu trị suy gĩan tĩnh mạch 
Lời khuyên sau khi điều trị bằng keo sinh học Venaseal 
Mặc dù người bệnh có thể đi lại ngay sau khi ca phẫu thuật kết thúc. Tuy 
nhiên để bệnh mau chóng lành hơn và đảm bảo những rủi ro về sau. Bạn 
nên lưu ý một số ý sau: 


Ngôi đúng tư thế 
« _ Không ngồi vắt chéo chân, không ngồi xổm. Vì các tư thế này sẽ gây áp lực lớn 


nên đùi và tĩnh mạch. Bạn cũng nên thường xuyên đi lại để hỗ trợ máu được lưu 
thông. 


Tập thể dục 
e _ Tập thể dục điều độ không chỉ có ích lợi với sức khỏe. Mà còn phòng ngừa bệnh 


suy tĩnh mạch rất hiệu quả. Ngoài ra bạn cũng có thể áp dụng các môn thể thao 
như đi bộ, đạp xe, bơi... 


HN 


iên để được tư vấn về bệnh lý đang gặp phải 


Liên hê với An V 
Gác chân cao khi ngủ 
e _ Gác lân lên ngủ khoảng 20cm sẽ thúc đẩy máu lưu thông được dễ dàng và tránh 
tắc nghẽn máu khi ngủ. Đây cũng là biến pháp khá tốt hỗ trợ phòng ngừa bệnh lý 
suy giãn tính mạch, 
Kiểm soát cân nặng 
« _ Cân nặng chính là nguyên nhân top đầu gây nên suy giãn tính mạch. Do vậy, bạn 
nên trang bị cho mình chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh để cải thiện vấn đề 


cân nặng. 


Không làm quá nặng 


« _ Sau khi điều trị suy giãn tĩnh mạch bạn nên kiêng lao động nặng ít nhất là 2 tuần 
đầu. Để tĩnh mạch có thời gian phù hồi và nghỉ ngơi. 


Để được tư vấn thêm về tin tức thông tin và chi phí của phương pháp keo 
sinh học Venaseal tại An Viên. Qúy khách vui long liên hệ tới: 

ý3 HỆ THỐNG PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA TRỊ GIÃN TĨNH MẠCH AN VIÊN 

=ã Cơ sở Hà Nội: Số 1 Trường Chinh - Thanh Xuân 


=4 Cơ sở Sài Gòn: 765 Lê Hồng Phong - Quận 10 
«2 Hotline:092.462.5678 - 093.208.2288 


https://tinhmachanvien.vn/phuong-phap-dieu-tri/tiem-xo-tinh-mach-an-vien 
https://tinhmachanvien.vn/phuong-phap-dieu-tri/can-thiep-laser-rf 
https://tinhmachanvien.vn/ 

https://www.facebook.com/tinhmachanvien 


https://www.youtube.com/c/Chuy%C€3%AAnKhoa Tr%E1%BB%86BGI%C3%A 
3nT%C4%A9nhM%E1%BA%A 1chANVI%C3%8AN 


